Al-Tohaawıiyah‏ لقلعءنخ-ام 
العقيدة الطحاوية 


[Tiếng Việt - Vietnamese — [فيتناي‎ 


Imam Abu Jafar AI-Warroq Al-Tohaawy 


Dịch thuật: 
Abu Hisaan [bnu Ysa 


2011 - 1432 


lslœmHouse... 


» العقيدة الطحاوية‎ Ề 


((باللغة الفيتنامية)) 


للإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي 


2011- 2 


lslœmHouse... 


وَيِه سكع 9 
ال خالا لي 


Nhãn danh Allah Đắng Rất Mực Độ Lượng, Đắng Rất Mực Khoan Dung 


Và duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin che chở, cứu trợ 
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương đêu kính dâng Allah Đầng 
Chúa Tê của vủ trụ và muôn loài 


Nhà thông thái, nhà hùng biện của Islam Abu Ja'far Al-Warroq AI- 
Tohaawy, quôc tịch Ai Cập nói: 

Bài viết này phân tích về Aqeedah (đức tin) của nhóm Al-Sunnah 
và Al-Ja-maa-ah theo cách diễn giải của trường phái Imam Abu 
Haneefah AI-Nụa maan bin Thaabit AI-Kufy, ông Abu Yusuf Yaqob bin 
Ibroheem Al-Ansory và ông Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan AI- 
Shaibaany (cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ), đức tin này được họ xem 
là nguồn gốc, là nền tảng cơ bản của Islam dùng cho mọi người Muslim 
đang tôn thờ Allah duy nhất Đẳng Chúa tế của vû trụ và muôn loài. 


Niềm tin vào Allah Đắng Tối Cao: 

Tin tưởng chắc chăn răng Allah là Đâng duy nhất không có đối tác 
hay cộng tác hay tương tự hoặc giống như Ngài, không việc gì có thể làm 
cho Ngài bất lực trước nó, lại càng không có một thần linh nào khác 
ngoài Ngài. Allah là Đắng đầu tiên không vật gì có trước Ngài, Ngài là 
Đắng tên tại mãi không bao giờ kết thúc, không bao giờ bị hủy diệt, 
không điều gì lại có thể xảy ra ngoài ý muốn Ngài, không một lý trí, 
không một ý tưởng cũng không một quyền lực nào chiến thăng được 
Ngài, Allah sống mãi không bao giờ chết, Đắng luôn tỉnh táo sáng suốt 
không bao giờ mỏi mệt hay ngủ gût. 

Allah là Đắng Tạo Hóa nhưng không cần đến tạo vật, Đắng ban 
phát cho tất cả không cần tính toán, Đẳng muốn cho ai chết tùy ý mà 
không hề sợ hãi bất cứ thế lực nào, Đắng phục sinh con người sau khi 
chết không hề bị trở ngại cũng như khó khăn. 

Tính cách tuyệt đối của Ngài không hề bị mai một trước hay sau 
khi tạo ra tạo hóa vẫn giống nhau và tính cách đó tên tại như thế mãi mãi, 
Ngài là Đắng Tạo Hóa, là Đắng sở hữu tất, cai trị tất cả bảy tầng trời và 
bảy tầng đất. 

Ngài là Đẳng Phục Sinh con người chết sau khi chết và tạo hóa ra y 
từ không là gì cả. Bởi Allah có khả năng trên tất cả, vạn vật đều nghèo 


khó so với Ngài, tất cả mọi vật đều dễ dàng đối với Ngài và Ngài không 
hề cần đến bất cứ gì, Allah phán: 

١٠١ الشورى:‎ CO} 210x2Í 75 ٤یک ل تال ی كمي‎ 
Không một có cái gì (vật gì hay) giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đắng Hằng Thấy.) Al-Shuro: 11 (chương 42). 

Allah tạo ra tạo hóa ra vạn vật bằng kiến thức của Ngài rồi định 
cho chúng định mệnh và tuôi thọ. 

Sự định đoạt đó không hề thay đổi trước khi tạo hóa và Ngài thông 
suốt hết tất cả mọi hành động của tạo vật trước khi chúng được tạo ra, 
Ngài ra lệnh chúng phải tuân phục Ngài và cắm họ không được phép làm 
trái lệnh Ngài. 

Tất cả mọi điều duy chuyển theo định mệnh và ý muốn của Ngài, 
mọi điều Allah muốn sẽ được thi hành và mọi ý định của tạo vật không 
thành hiện thật ngoại trừ Ngài muốn còn những تع‎ Ngài không muốn chắc 
chắn sẽ không được thi hành. 

Allah muốn hướng dẫn ai tùy ý, sự tha thứ và khoan hồng đó là sự 
ưu đãi và lòng khoan dung của Ngài và Ngài muốn bỏ mặt ai tùy ý, sự hạ 
nhục và thử thách của Ngài rất công bằng, tất cả mọi tạo hóa duy chuyên 
giữa sự ưu đãi và công bằng đó. 

Allah chiến thăng tất cả mọi thế lực chống đối, không thế lực nào 
chống lại được định mệnh và mệnh lệnh của Ngài lại càng không thÊ so 
đo với định luật Ngài đã định. 

Là người Muslim luôn tin tưởng tất cả mọi điều như trên với lòng 
khăng định tuyệt đối. 


Niềm tưởng vào sứ mạng của Nabi Muhammad š›: 

Muhammad là bề tôi được Allah tuyển chọn, là Nabi được Ngài 
trọng dụng, là Rosul được Ngài hài lòng, là vị Nabi cuối cùng, là lãnh đạo 
của tất cả người biết kính sợ Allah và tất cả Rosul, là Người thân tín của 
Đắng Chúa Tế của vủ trụ và muôn loài, bất cứ ai cho rằng mình là Nabi 
sau Muhammad # là giả mạo, Nabi Muhammad # được cử phái xuống 
với nhiệm vụ truyền bá Islam cho toàn thể nhân loại cho loài người và 
loài ma, Người mang thông điệp từ Thượng Đề đến cho mọi người thông 
điệp đó là chân lý, là sự hướng dẫn, là ánh sáng, là hào quang chói lọi. 


Niềm tin vào Thiên Kinh Qur'an: 

Chắc chăn Thiên Kinh Quran là lời phán của Allah, Ngài truyền 
xuống cho Rosul của Ngài bằng cách mặc khải, người Muslim phải tin đó 
là chân lý, một mực khăng định rằng nó là lời phán thật sự của Allah, lời 
phán đó không giống như lời nói của tạo vật. Đối với ai khắng định rằng 


Qur an là lời nói của con người thì y là người Kafir (kẻ ngoại đạo), lời lẽ 
đó dân y đên đau khô diệt vong, Allah phán: 


١ المدثر:‎ (9 2 ,Lấc لالج‎ 
#TA (Allah) sẽ sớm quẳng y vào hỏa ngục.) Al-Muddaththir: 26 
(chương 74). Allah đã hứa là sẽ quăng vào hỏa ngục đối với ai nói lên câu 
như Allah phán: 


56 المدثر:‎ © )0( 4š Ý هذا إلا‎ điện لمال‎ 
ÁĐây chãng qua là lời nói của một con người.) AI-Muddaththir: 25 
(chương 74). 
Nhưng chúng ta những người Muslim thì một mực khăng định răng 
Qur an là lời phán của Đâng Tạo Hóa không hê giông với lời nói của con 
người. 


Là Kafir (người ngoại đạo) đối với ai nói Allah siống 
như: 

Ai miêu tả và so sánh Allah giống như con người về đại danh cũng 
như tính cách thì y là Kafir, bởi Allah có tính cách tuyệt đối không giỗng 
như con người hay bất cứ tạo vật nào. 


Ngắm nhìn Allah là sự thật: 
Người thiên đàng sẽ được ngăm nhìn Allah không có sự khái quát 
hay miêu tả trước cho biệt như Allah đã phán trong Qur'an: 


فال تعال:# A6522‏ ا ضر ل را اظ 4 القيامة: YÝ —YY‏ 


2 ngày phán xử có một số gương mặt sẽ sáng rỡ * Họ sẽ được 
ngắm nhìn Thượng Đế họ. ỳ AIl-QIyaamah: 22 — 23 (chương 75). Chúng 
ta phải hiểu câu kinh này theo sự lý giải của Allah và những Hadith 
Soheeh (xác thực) từ Nabi s3 2 không thêm cũng không bớt cũng không 
suy luận, không so sánh mà chỉ hiểu theo y như những gì Allah phán bảo. 

Không khăng định những gì về Islam ngoại trừ trên mặt tốt đẹp 
mạnh lành. Ai suy luận theo ý muôn của mình là đã phạm giới luật, sự 
hiệu biết của y thiêu đi sự chính xác, lòng y không thành tâm vì Allah, 
niềm tin của y mất đi tính chân thật và y nằm ở khoảng giữa vô đức tin và 
niềm tin, giữa tin tưởng và phủ nhận, giữa hài lòng vào chống đối, luôn 
có sự nghi ngờ trong lòng, không tin tưởng thật lòng và cũng không phủ 
nhận chỗng đối. 

Niềm tin của người Muslim sẽ không được đúng đắn nếu còn sự 
nghi ngờ, biện luận băng lý trí, suy luận ra những điều mà Allah không 
xứng đáng được hưởng và phải bỏ luôn sự so sánh miêu tả Allah giống 


điều này hay vật kia, bởi Allah Đắng Tối Cao không hề có giới hạn hay 
hạn định. 


Niềm tin vào Al-Isro và AlI-Mé'roj: 

Sự thăng thiên là sự thật, Nabi هذ‎ đã được đưa đi trong đêm rồi 
được đưa cả hồn lẫn xác cao quí của Người lên tận tầng trời cao nhất, 
Allah ban ân sủng cho Người tùy ý, mặc khải cho Người mọi điều Ngài 
muốn và những gì Muhammad # nhìn thấy đó là sự thật không chút giả 
dối, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành đến cho Nabi Muhammad. 


Niềm tin vào AI-Hawdh. lòi biện hộ và lời giao ước: 

Al-Hawdh là giếng nước được Allah ưu đãi ban cho cộng đồng 
Muhammad #» do chính Nabi #» sẽ phân phát vào ngày sau, ai uỗng vào 
sẽ không bị khát sau đó. 

Lời biện hộ là sự biện minh của Nabi Muhammad ‡» dành cho 
cộng đồng Người là sự thật như được nhắc trong Quran và Hadith 
Soheeh. 

Lời giao ước là sự cam kết giữa Adam và con cháu của Người với 
Allah là chỉ tôn thờ Ngài duy nhất không tổ hợp đồng đẳng với Ngài. 


Niềm tin vào kiến thức của Allah: 

Chắc chăn Allah biết hết têt cả sê lượng người được vào thiên đàng 
và địa ngục chính xác từng người một, không thêm cũng không bớt trong 
số lượng đó, tương tự thế Ngài thấu hiểu hết biết trước hết mọi hành động 
của vạn vật và mọi điều sẽ dễ dang đối với ai được Allah ban cho sự dễ 
dàng. 


Việc làm quan trọng vào lúc kết: 

Việc làm của mỗi người tùy vào lúc kết, người hạnh phúc là người 
được Allah định đoạt là người hạnh phúc và người bất hạnh là người đã 
bị Allah định là người bất hạnh. 


Niềm tin vào định mệnh tốt xấu: 

Trong nguyên thủy định mệnh được Allah giử kín cho riêng Ngài, 
không một thiên thần, không một Nabi hay Rosul nào biết được. Cho nên, 
ai nghiên cứu hay suy diễn hay tìm hiểu về định mệnh là đã phạm điều 
cắm, là con đường đưa đến thất bại diêt vong, là điều bị khuyến cáo, răng 
đe như Allah phán: 


v الأنبياء:‎ 6 @ 2424: Lá لا مل عن‎ «١كم‎ 
{Không ai được phép chấp vấn Allah về bất cứ gì Ngài đã định, đã 
làm nhưng nhân loại sẽ bị Ngài chầp vần mọi điêu (mà Ngài đã qui 


5 


định thành giáo luật). Al-Ambiya: 23 (chương 21). Qua câu kinh nếu 
ai hỏi: tại sao Allah lại làm như thế? Thì y đã chống đối lại lệnh phán 
trong Qur'an và ai chống đối lại lệnh phán trong Qur'an thì y là Kafir (kẻ 
ngoại đạo). 

Người Muslim phải có niềm tin vững chắn một lòng tin tưởng mọi 
điều Allah phán và không tìm tòi những kiến thức mà Allah không cho 
phép, bởi kiến thức có hai loại: kiến thức sẵn có trong tạo vật và kiến 
thức bị dấu che không cho tạo vật biết. Thế đó, ai phủ nhận kiến thức sẵn 
có trong tạo vật là Kafir và ai cho răng mình biết được kiến thức bị che 
dâu cũng là Kafir còn người Muslim có niềm tin chắc chăn là người chấp 
nhận kiến thức sẵn có trong tạo vật và không tìm tòi kiến thức bị che dấu. 

Chúng ta tin tưởng vào quyên số Mẹ (ở nơi Allah) và cây viết (đã 
viết trước tất cả), vạn vật đều đã được định sẵn trong quyền sô Mẹ đó. 
Cho dù, cả thiên hạ tập hợp lại làm điều không được Allah định sẵn hoặc 
đã định sẵn trong quyền số Mẹ thì chắc chắn rằng họ sẽ không có khả 
năng thành công, ngược lại bị thất bại nặng nề, mọi điều đã định sẵn nó 
sẽ diễn ra như thế cho đến ngày tận thế, không phải tại con người làm sai 
nên mới bị như thế lại càng không phải tại nạn úp xuống con người là do 
lỗi lầm đã gây ra. 

Đối với người Muslim phải biết rằng Allah biết trước hết tất cả vạn 
vật và sắp đặp sẵn cho chúng định mệnh. Trong định mệnh đó không hê 
có sự đối lập, không bị đối chất, không bị hủy bỏ, không bị thay đổi, 
không thiếu, không thừa dù trong bất cứ tạo vật nào từ trên bảy tầng trời 
xuống đất. Thế này mới là gốc của niềm tin thuần nhất Allah trong tôn 
thờ và tạo hóa như Allah đã phán: 

Y لق قرا 4 الفرقان:‎ A4 وای ڪل شیو‎ b5 đề 

{Va Ngài đã tạo hóa tất cả mọi vật và sắp đặt cho chúng theo định 

mệnh nhất định.È Al-Firqon: 2 (chương 25), Allah phán ở chương khác: 

vA الأحزاب:‎ 4 Œ 64 64 مرا‎ 66,446 

Và mệnh lệnh của Allah là một định mệnh được sắp xếp sẵn.) علخ‎ 
Ahzaab: 38 (chương 33). 

Khốn khổ thay cho kẻ nào đứng ra tranh chấp đôi co định mệnh với 
Allah hoặc nghiên cứu tìm tòi hoặc suy luận bằng khối óc nhỏ bé của con 
người thì y sẽ gặp phải khốn đốn thua thiệt vào ngày tận thế. 


Niềm tin vào ngai vàng & bệ gût chân: 

Ngai vàng và bệ gát chân của Allah là có thật, được đặt năm ở bên 
trên tât cả không gì trên chúng ngoại trừ Allah, chúng rộng lớn bao quát 
hết tất cả. 


Niềm tin vào các Thiên Thân, các Nabi và các Kinh 
Sách: 

Chúng ta phải nói rằng Allah đã chọn Nabi Ibrohim làm thân tín và 
đã nói chuyện trực tiếp với Nabi Musa với lòng tin kiên cố không ngờ 
vực, không suy luận. 

Ngoài ra còn tin tưởng hết tất cả các vị Nabi Rosul trước Rosul 
Muhammad #>, tin tưởng tất cả các Thiên Thần và các Kinh Sách được 
mặc khải xuống cho các Rosul, xác định rằng họ là những người đã ở trên 
chân lý sáng chói. 

Những ai hướng về Qiblah Kabah hành đạo, hài lòng tin tưởng 
mọi điều được Nabi Muhammad ¥ truyền báo thì y được gọi là người 
Muslim có niềm tin. 


Cûm chỉ trích về diện mạo của Allah, đôi co về tôn giáo 
và Qur'an của Allah: 

Người Muslim tuyệt đôi không được chỉ trích về diện mạo của 
Allah, không được đôi co, chấp vấn trong tôn giáo cũng như trong Thiên 
Kinh Quran của Allah mà khăng định rằng Qur an chính là lời phán của 
Allah Đắng Chúa Tê của vủ trụ giao cho Đại Thiên Thần Jibreel mang 
xuống day lại cho Rosul Muhammad #8, lời phán của Allah không giống 
với bất cứ lời nói nào của tạo vật, điều này được giới cộng đồng Muslim 
đồng thống nhất. 


Đối lại nhóm Mur-ji-ah (nhóm kỳ vọng): 

Người Muslim chúng ta không bao giờ nói: không ảnh hưởng gì 
đến đức tin đối với ai đã phạm tội lỗi, sẽ kỳ vọng vào những người đức 
hạnh trong số những người có đức tin tha thứ, sẽ được vào thiên đàng 
bằng lòng thương xót của họ. Đối với những người như thế chúng ta 
không hê an lòng về họ, không xác nhận là họ được thiên đàng, chỉ biết 
cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho họ, sợ hãi dùm họ, hi vọng họ sẽ trở lại 
chân lý Islam. 


Định nghĩa Iman: 

Iman tức niềm tin: nó là sự hài lòng bằng lời nói, hành động bằng 
tay chân, tin tưởng tất cả mọi điều được truyền lại chính xác từ Rosul š&% 
bởi đó chân lý. 

Niềm tin của người Muslim là một, tất cả mọi người đều ngang 
nhau, họ chỉ hơn nhau lòng kính sợ Allah mà thôi, không làm theo sở 
thích và luôn kết chặt nhau. 


Giới người có đức tin là người được Đắng Rất Mực Rộng Lượng 
trọng dụng và người được ưu đã nhất đối với Ngài trong họ là người làm 
theo Qur'an nhiều nhất. 

Nền tảng của Iman: là tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần, 
vào các Kinh Sách, vào các Rosul, vào ngày tận thế, tin tưởng vào định 
mệnh tốt xấu đắng ngọt là do Allah duy nhất quyết định. 

Chúng ta Muslim tin tưởng hết tất cả vào mọi điều trên, không hê 
phân biệt bất cứ ai trong số các vị Rosul, tin tưởng vào tất cả mọi điều do 
họ mang lại bằng đường truyền chính xác. 


không muôn đời trong hûn ı mi 

Người phạm đại trọng tội trong cộng đồng Nabi Muhammad ‡ chỉ 
ở trong hỏa ngục nhưng không ở muôn đời. Họ là người khi chết trong 
lòng họ vẫn còn tin tưởng Allah duy nhất nhưng vẫn chưa sám hối với đại 
trọng tội đã phạm. 

Đối với người như thế sẽ ở dưới ý muốn của Allah nếu muốn thì 
Ngài tha thứ cho y bằng ân phúc của Ngài như Allah đã phán: 


٤۸ ذلك لس 25 ي النساء:‎ 626 255 3ý ó6 
{Va Allah lại tha thứ những tội lỗi khác ngoài (tội Shirk) cho bất cứ 
ai Ngài muốn. ? AI-Nisa: 48 (chương 4). 

Còn nếu muốn Ngài sẽ trừng phạt họ bằng lẻ phải trong hỏa ngục 
rồi lẫy họ ra khỏi nó bằng lòng thương xót của Ngài hoặc bằng lời biện 
minh của những người chuyên qui phục Allah, rồi Ngài cho họ được vào 
thiên đàng. Bởi lẽ Allah biết được ai là người tuân theo lệnh Ngài, ai là 
người chống đối lại Ngài. Cầu xin Allah ban cho chúng ta kiên định trên 
Islam cho đến ngày trình diện Ngài. 

Chúng ta không khẳng định rằng người này đã bỏ lễ Solah dù là 
người tốt hay người xấu trong thành ¡phần Muslim kế cả người đã qua đời. 

Chúng ta không khẳng định rằng người này là người của thiên đàng 
hay địa ngục, cũng không cho rằng họ là người Kafir hay đa thần hay đạo 
đức giả trong khi không một dấu hiệu nào chứng minh cho tất cả, bí mật 
của họ Allah đều am tường. 

Chúng ta không bao giờ xâm phạm đến sinh mạng của bất cứ ai 
trong cộng đồng Nabi Muhammad # ngoại trừ người nào đáng tội chết. 


Bắt bu buộc nøhe lời giới Imam và siới lãnh đạo: 

Không được phép tự tách rời giới Imam và giới lãnh đạo Islam cho 
dù họ có bất công thiên vị, không được phép chông đối họ hay cầu xin 
Allah hại họ. Giới Ulama học giả Islam nhìn nhận răng việc tuân lệnh họ 
là tuân lệnh Allah là nhiệm vụ bắt buộc miễn sao giới Imam và giới lãnh 


đạo họ không ra lệnh làm điều trái ngược với Allah và phải cầu xin Allah 
ban cho họ được tôt đẹp hơn. 


Noi sương theo nhóm Al-Sunnah và AI-Ja-maa-a'h: 


Luôn noi theo, làm theo nhóm người Al-Sunnah và Al-Ja-maa-ah 
và luôn tránh xa sự tách li, làm khác hay phân nhóm. 

Luôn thương yêu nhóm người công chính liêm minh, uy tín và ghét 
bỏ nhóm người bất công và gian lận. 

Chúng ta nói răng: Allah am tường mọi điều đâu là đúng là chân lý 
trong số điều làm chúng ta lẫn lộn bất đồng. 

Chúng ta công nhận răng được phép chùi lên vớ giành cho người 
du hành và người định cư trong xóm làng như được nhắc trong Hadith. 


Bắt buộc thi hành Hai và thánh chiến vì chính nghĩa 
của Allah đến nsày tận thé: 

Hai và thánh chiến vì chính nghĩa Allah hai nhiệm vụ của mỗi 
người Muslim dù tốt hay xấu cho đến ngày tận thế không được phép hủy 
bỏ hay đối lập. 


Niềm tin vào Thiên Thân và thé giới Al-Barzakh: 

Tin tưởng vào các Thiên Thân ghi chép hành động của con người, 
họ được Allah cử phái xuống dê bảo vệ loài người. 

Chúng ta tin tưởng vào Thần Chết được lệnh rút hồn cả vủ trụ và 
tin tưởng luôn sự trừng phạt trong ngôi mộ đối với ai đáng bị. 

Tin tưởng rằng tất cả mọi người dù Muslim hay Kafir đều bị hỏi ba 
câu hỏi trong ngôi mộ: bị hỏi vê Thượng Đề của y là ai, tôn giáo y là gì 
và Nabi của نز‎ là ai? Và tin tưởng tất cả những تع‎ liên quan đến ngày sau 
do Nabi Muhammad #» và Sohabah của Người truyền lại bằng đường 
truyền Soheeh (xác thực). 

Tin tưởng rằng ngôi mộ sẽ là một trong những ngôi vườn của thiên 
đàng cho những ai tuân phục Islam hoặc là một hồ lửa của hỏa ngục dành 
cho những ai bất tuân Islam. 


Niềm tin vào ngày tận thế và những تع‎ liên quan: 

Chúng ta tin tưởng vào sự phục sinh và sự thưởng phạt về hành 
động đã làm ở trần gian, tin tưởng vào sự phơi bài tất cả mọi điều bí mật, 
sự tính toán, đọc sách hành đạo hoặc sách chứa tội lỗi, tin tưởng vào sự 
thưởng phạt, cây cầu bắt ngang hỏa ngục và cán cân công lý. 


Niềm tin vào thiên đàng và hỏa ngục: 
Thiên đàng và hỏa ngục là sự thật, chúng là hai tạo vật được Allah 
tạo ra trước khi tạo hóa ra những tạo vật khác và Ngài đã định cho chúng 


9 


những ai sẽ ở trong đó. Nếu muốn Allah sẽ cho một số người vào thiên 
đàng đó là sự ưu đãi của Ngài dành cho họ và nếu muốn sẽ cho một số 
người khác vào hỏa ngục đó chính là sự công minh đối với họ. Tất cả vạn 
vật được tạo hóa ra sẵn và đã sắp xếp sẵn mọi điều. 


Hành Hành động của con người là tạo vật của Allah và sự thu 
gom tốt xâu là do con người: 

Điêu tốt và điêu xấu là hai điều mà con người có khả năng làm. 

Đối với khả năng làm cho sự việc thành công thì không được phép 
miêu tả cho tạo vật cũng không nằm trong tạo vật, còn khả năng làm cho 
đúng làm cho chính xác, đúng tiêu chuẩn bằng dụng cụ đầy đủ thì nó 
thuộc về hành động như Allah đã phán: 


ال تعال: لا َكَل اله م 6 البقرة: ۲۸١‏ 


{Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá khả năng của 
mình.È AI-Baqoroh: 286 (chương 2). 


Chỉ yêu cầu làm việc trong khả năng: 
Allah không yêu. cầu con người làm việc vượt khả năng của mình 
và những gì Ngài yêu cầu đều nằm trong khả năng của mỗi người. Hadith 


có câu: (2V XE ف‎ E کول‎ YÎ)) tức không có mưu kế của ai, không có sự 


cử động của ai, không có quyên lực của ai có thể phát huy ngoại trừ được 
Allah ưng thuận và cũng không ai có thể hành đạo và kiên trì hành đạo 
ngoại trừ được Allah ban cho. 

Tóm lại, tất cả mọi việc nằm dưới ý muốn của Allah, năm trong sự 
hiệu biết và định mệnh của Ngài, ý muốn của Ngài chiến thắng hết mọi ý 
muốn, định mệnh của Ngài chiến thắng hết mọi mưu kế của con người, 
Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn không hề có sự bất công, ý muốn đó 
không hê chứa sự xấu xa tôi bại, không ai được phép đôi co tranh chấp 
với Ngài nhưng Ngài sẽ họ lại tất cả mọi điều đã qui định họ làm. 

Lời cầu xin tốt đẹp có lợi của người sống dành cho người chết và 
bao lời cầu xin khác đều do Allah duy nhất đáp ứng. 


Allah siàu có nhất và tất cả vạn vật khác (trong đó có 
con nsười) là nghèo khổ so với Ngai: 

Allah sở hữu trong tay tất cả và không ai có thể sở hữu trong tay 
bất cứ gì, không ai có thể giàu có hơn Ngài dù chỉ cái nháy mắt, ai cho 
rằng y giàu có hơn Allah dù chỉ cái nháy mắt thì y là Kafir là kẻ bất hạnh 
trong hỏa ngục. 

Allah sẽ giận dîr không hài lòng về kẻ nào như thế. 


10 


Yêu thương các vị Sohabah (bằng hữu) của Nabi 
Muhammad š%: 

Chúng ta thương yêu các vị Sohabah của Rosul š%, không so đo, 
ranh tị hay ghét họ, không bao giờ nhắc đến họ ngoại trừ nhắc điều tốt, 
chúng ta yêu thương họ vì tôn giáo, vì niềm tin và sự đức hạnh của họ. 

Chúng ta công nhận quyền lãnh đạo cộng đồng sau Rosul # người 
đầu tiên là Abu Bakr, ông là người tốt đẹp nhất trong cộng đồng, rồi đến 
Umar, đến Uthmaan, đến Aly bin Abi Tolib, bốn người họ là những vị 
thủ lĩnh tốt đẹp nhất được Allah ban cho sự hướng dẫn. Tiếp đến chúng ta 
xác nhận thiên đàng cho mười người được Rosul له‎ báo tin cho họ là 
người của thiên đàng trong khi hãy còn sống, lời nói của Rosul #> là chân 
lý là sự thật và họ là: Abu Bakr, U'mar, Uthmaan, Aly, Tolhah, AI- 
Zubair, Sa'd, Sa-eed, Abdur Rohmaan bin A'wf, Abu Ưbaidah bin AI- 
Jarroh (cầu xin Allah hài lòng tất cả họ). 

Ai nói lời lẽ tốt đẹp về Sohabah của Rosul #, các bà vợ tiết hạnh 
của Người và con cháu tốt đẹp của Người thì y sẽ thoát được tính đạo đức 
giả. 


Tương tư thế khi nhắc đến giới Ulama học giả Islam tiền nhân và 
những người noi gương theo họ và giới giáo lý Islam chỉ nhắc về mặt tốt 
mặt lịch sự về họ và ai nói xấu về họ thì y đã đi lệch đường. 


Tất cá Nabi đều tốt đẹp hơn nhóm Waly (người được 
Allah trọng dụng): 

Không được cho rằng Waly lại tốt đẹp hơn bût cứ ai trong giới 
Nabi mà chúng ta phải nói: một vị Nabi duy nhất tốt hơn nhiều so với tất 
cả Waly. Chúng ta tin tưởng vào tất cả đường truyền chính xác miêu tả về 
phép mâu của các vị Nabi được Allah ban cho. 


Niềm tin vào những dấu hiệu của nsày tận thé: 

Chúng ta tin tưởng vào tất cả mọi dâu hiệu báo trước ngày tận thế 
như: xuất hiện của Đajjaal, sự giáng trần từ trời xuống của Rosul Ysa con 
trai bà Mar-yam, tin tưởng vào sự xuất hiện mặt trời từ phía tây và sự 
xuất hiện của một con vật chui từ đất đi lên. 


Không được phép tin tưởng vào bối toán và chiêm tỉnh: 

Chúng ta không tin tưởng vào lời nói của thây bêi, nhà chiêm tinh 
và cả những ai kêu gọi rằng mình biết được điều gì trái ngược với Qur'an, 
trái ngược Sunnah và trái ngược với điều mà giới Islam thống nhất. 

Chúng ta chỉ nhìn nhận rằng bám theo tập thê là chân lý là đúng 
đăn và tách ly khỏi họ là sai lầm là sự trừng phạt. 


II 


Tôn giáo được Allah chọn lẫy chính là Islam: 
Tôn giáo của Allah từ dưới đât lên trời chỉ là một và đó chính là 
Islam, Allah phán: 
۱۹ ا4ر يك عند آم السك #آل عمران:‎ 
{Qua thật tôn giáo được Allah chọn lấy chính là Isla 
31 (chương 3), Allah phán ở chương khác: 


۲ دا 4 المائدة:‎ 26 Ýí KĨ 2v222 (44 
ýVà TA (Allah) chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi.È AI- 
Ma-i-dah: 3 (chương 5). Đây là tôn giáo công băng liêm chính, không cao 
ngạo, không bi quan mà ngược lại sẽ bình an thanh thản. 


= 
و 
حم 


li 11110 


Lời kết: 

Đây chính là tôn giáo Islam của chúng ta, là niềm tin của chúng ta 
ở bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta hoàn toàn không liên quan không liên 
can đến bất cứ ai làm khác làm trái ngược với những gì đã nêu và trình 
bày ở trên. Cầu xin Allah Đẳng Tối Cao ban cho chúng ta sự kiên trì ở 
trên niềm tin này cho đến ngày lời đời, cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta 
tránh khỏi mọi điều làm theo sở thích của bân thân, khỏi mọi lý tưởng của 
nhóm tách li tập thể, khỏi trường phái không được công nhận giống như: 
nhóm AI-Mushabbahah (nhóm so sánh), nhóm AI-Múatazilah, nhóm AI- 
Jahmiyah, nhóm AI-Jabriyah, nhóm Al-Qodriyah và nhiều nhóm khác, họ 
là những người làm khác với Quran và Sunnah, họ đang lún sâu vào lầm 
lạc, chúng ta không hê liên quan đến họ. Cầu xin Allah che chở vào bảo 
VỆ. 


Tác giả: 
Imam Abu JaTfar AI-Warroq AI-Tohaawy 


Dịch thuật: 
Abu Hisaan Ibnu Ysa 


12 


